Hướng dẫn sửa chữa máy cắt laser bị hỏng 


: _»” 


` 


“~“... .— 


2⁄4 


Máy cắt laser là dòng sản phẩm được rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng trong sản 
xuất, chế tạo bởi khả năng cắt nhanh — chính xác — thâm mỹ. Tuy có nhiều ưu điểm 
nồi bật nhưng sau một thời gian dài sử dụng, loại máy này dễ xuất hiện nhiều lỗi nhỏ, 
gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất làm việc. 


Đề giúp bạn chủ động hơn trong quá trình cắt kim loại, Vegatec hướng dẫn cách khắc 
phục, sửa chữa những lỗi cơ bản của máy cắt laser. 


Những lỗi thường gặp của máy cắt laser và cách khắc phục 


Nguôn laser báo động lỗi 
Nguôn laser báo động lỗi khiến tỉa laser của máy bị khóa, đèn cảnh báo màu vàng 
(trước nguôn laser) sáng lên, interlock tắt và cửa số HyperTerminal thông báo lỗi xảy 


Ta. 
Nguyên nhân: 


e _ Do cảm biến nguồn cảm nhận được nhiệt độ môi trường bất thường (quá cao 
hay quá thấp so với mức nhiệt đã cài đặt). 
e _ Do nguồn điện hay công suất đầu ra gặp sự cố. 


Cách khắc phục: 


‹ _ Nếu nhiệt độ môi trường cao, bạn cần kiểm tra hệ thống làm mát của máy, cài 
đặt lại nhiệt độ nước và xem nguồn nước có ổn định hay không. Khi nhiệt độ 
nước dưới 30 °C mới khởi động tia laser. 

„ - Nếu nhiệt độ môi trường thấp, bạn cần tăng nhiệt độ nước của máy làm mát 
lên trên 10 °C. Sau đó, khởi động lại nguồn laser để kiểm tra hoạt động. 


** Jrưởng hợp máy vân không hoạt động, bạn nên liên hệ đơn vị cung cấp đề được 


hồ trợ nhanh nhát. 


Hướng dẫn khắc phục những lỗi mấy cắt Laser phổ biến 


>>> Đề xuất tham khảo: Các Loại Máy Cắt Laser Kim Loại Phô Biến — Cách Sử 
Dụng Đúng Kỹ Thuật 


Nguôn laser báo lỗi cho bị nhiễu 


Nếu nguồn laser bị nhiễu thì đèn báo lỗi màu đỏ trên bộ nguồn sẽ phát sáng, màn hình 
hiển thị thông báo P/S ERROR và nguồn không hoạt động. 


‹e _ Nguyên nhân: Do nguồn laser cảm nhận được nhiễu (có thể do các thiết bị 
xung quanh như máy hàn, máy cắt plasma hay các loại máy móc khác). 

‹ _ Cách khắc phục: Liên hệ với nhà cung cấp (đơn vị lắp đặt) để được hướng dẫn 
chống nhiễu đúng cách. 


Lỗi cắt không ra tỉa 


Đây là lỗi khi khởi động máy nhưng đầu cắt laser lại không ra tia, không thê cắt được 


vật liệu. 
Nguyên nhân: 


e _ Do phần mềm điều khiển bị hỏng. 
‹ _ Do một số lỗi phần cứng như: nguồn phóng, hệ thống làm mát, bóng laser,... 


Cách khắc phục: 


« - Với lỗi phần mềm, bạn cần cài đặt lại ứng dụng hoặc thay thế main mới để 
máy hoạt động lại bình thường. 

‹« - Với lỗi nguồn phóng, bạn cần kiểm tra nguồn điện bằng cách nhấn nút nguồn 
laser và quan sát đồng hồ ampe. Nếu đồng hồ không nhảy thì nguồn có thể đã 
bị hỏng — cần sửa chữa ngay. 

« - Với lỗi hệ thống làm mát, bạn cần kiểm tra lại phần đầu cắm ống nước, đảm 
bảo những điều kiện: đầu cắm đặt đúng chiều, dây tín hiệu chiller-main bình 
thường, nước không bị rỉ hay bị tắc. 

‹ _ Với lỗi bóng laser, bạn cần xem lại mực nước trong bóng — không để nước chảy 
ra ngoài. Bên cạnh đó, kiểm tra xem khi phóng tia laser có chạy qua bóng 
không. 


Máy cắt vật liệu không đứt 


Máy cắt vật liệu không đứt sẽ khiến quá trình sản xuất bị “đứng”, ảnh hưởng trực tiếp 


đên năng suât làm việc. 
Nguyên nhân: 


‹ _ Do gương phản xạ của máy bị lệch hoặc bụi bẩn bám vào khiến tia laser phát 
ra không đúng tâm. 

« _ Do bụi bẩn xâm nhập vào mỏ cắt laser. 

e _ Do thiếu áp suất khí cắt hoặc đường khí bị nghẹt. 

‹ - Do cường độ và tốc độ cắt quá cao. 


Cách khắc phục: 


e _ Kiểm tra lại các gương phản xạ, đảm bảo khi điều chỉnh khoảng cách 2 gương 
thì tia laser luôn phóng đúng vào 1 điểm. 

e - Dùng bông thấm nước cồn để vệ sinh sạch sẽ gương phản xạ, thấu kính và mỏ 
cắt. 

„ _ Điều chỉnh lại cường độ và tốc độ cắt phù hợp. 


>>> Đề xuất tham khảo: Ưu Và Nhược Điểm Máy Cắt Kim Loại Bằng Laser 


Lỗi cắt sai kích thước bản vẽ 


Cài đặt các thông số một đường nhưng sản phẩm cắt lại có kích thước một nẻo? Đây 
là lỗi cơ bản khi sử dụng máy cắt laser. 


Nguyên nhân: 


‹ _ Cài đặt sai thông số hoặc nhầm lẫn về đơn vị đo. 
e - Do bánh răng hoặc dây curoa bị mòn. 


‹ _ Do khớp nối giữa các trục X-Y bị lỏng, chưa vuông góc với nhau. 


Cách khắc phục: 


e _ Kiểm tra cài đặt các thông số trước khi cắt. 

e _ Thay bánh răng hoặc dây curoa nếu bị mòn và thường xuyên vệ sinh các bộ 
phận này. 

e _ Căn chỉnh và xiết chặt lại các trục X-Y về vị trí chính xác. 


Đường cắt xấu 


Đường cặt laser không sắc nét, bị răng cưa ảnh hưởng rât lớn đên chât lượng sản 
phẩm. Với lỗi này bạn cần tốn nhiều công sức để xử lý lại đường cắt hoặc phải bỏ đi 


— gây lãng phí thời gian, tiền bạc. 
Nguyên nhân: 


‹ - Do kính hội tụ không được chắc chắn. 
e - Do dây curoa bị lỏng. 
e - Do con trượt của máy bị lỏng. 


Cách khắc phục: Kiểm tra lại kính hội tụ, dây curoa và con trượt của máy cắt, đảm 


bảo chúng được lšp một cách chắc chăn. 


.—~... 


Tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục lỗi máy cắt Laser cơ bản 
Lỗi không thể xuất file cắt 


Không thê xuất file cắt từ máy tính đến máy cắt laser cũng là lỗi thường gặp khi sử 
dụng máy cắt laser CNC. 


Nguyên nhân: 


e - Do máy cắt chưa mở hoặc đang làm việc. 

« _ Do driver chưa được update. 

‹ _ Do dây kết nối máy tính với máy cắt quá cũ (bị nứt, đứt, lỏng,...). 
‹ _ Do khe cắm dây kết nối của máy tính hoặc máy cắt bị hỏng. 


Cách khắc phục: 


‹ _ Chú ý chỉ truyền file khi máy cắt đã mở và trong trạng thái sẵn sàng làm việc. 
e - Update driver thường xuyên hoặc khi xuất hiện lỗi. 
« _ Kiểm tra kỹ các bộ phần kết nối máy tính và máy cắt. 


>>> Đề xuất tham khảo: § Câu Hỏi Thường Gặp Về Cắt Laser Kim Loại 


Địa Chỉ Mua Máy Cắt Laser Uy Tín, Chất Lượng, Giá Tốt 


Chọn địa chỉ mua máy cắt laser rất quan trọng. Bởi nếu chọn đúng đơn vị uy tín, 
bạn không những mua được sản phẩm chất lượng, chính hãng mà còn được bảo hành, 
bảo trì kỹ càng và kỊp thời. 

Công ty Vê Ga (Vegatec) là đơn vị cung cấp máy hàn kim loại, máy cắt laser, máy 
cắt plasma, máy cắt cnc uy tín tại Việt Nam. Sở hữu kinh nghiệm lâu năm trong ngành 


cùng đội ngũ nhân viên am hiểu về kỹ thuật, chúng tôi tự tin cam kết: 


e _ Cung cấp 100% sản phẩm, phụ tùng vật tư máy cắt, máy hàn chính hãng chất 
lượng. 

e Bảng giá minh bạch, cạnh tranh. 

e Tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp, giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù 
hợp với mục đích, quy mô và khả năng tài chính. 

e _ Chính sách bảo hành rõ ràng, dài hạn. 

„ _ Hỗ trợ tối đa về quá trình lắp đặt, đào tạo vận hành. 


Mọi thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ của Vegatec, bạn có thể liên hệ qua 
hotline (028) 6276 0590 — 090 372 1973 — 089 667 1213 đề được tư vấn và báo giá 
nhanh chóng. 


Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích, chúc bạn thành công! 


